Một cái nhìn đứng đắn để hiểu tử vi- ĐỊNH MẠNG HAY 

tịTdo 

-Thu Giang Nguyễn Duy cân, 

Đây là bài tiếp của ông Thu Giang Nguyễn Duy cần, giáo sư 
Triêt học Đông Phương tại Đại Học Văn Khoa và cũng là một 
chuyên gia Tử Vi. Ông nêu lên sau đây một quan niệm Triêt về 
Tử Vi, đê chứng tỏ rằng con người tuy có sô mạng sẵn, nhưng 
cũng có cái quyền tự do đê sửa đổi sô mạng của mình, sô 
mạng của mình thê nào thì lá sô Tử Vi đã nêu rõ. Còn lạ hơn 
thê: lá sô Tử Vi mang đủ các chi tiết để cho thấy tiềm thức con 
người và chỉ đường cải tạo, thay đổi sô mạng của mình... 

Thử lấy một thí dụ: ngưòi có tính tham gian bạc ác là vì có 
nhiều chủng tử gian tham bạc ác huân tập nơi tiềm thức (alava), 
và khỉ mình quyết tâm sửa đổi, mình phải cô tạo ra những 
“thiện nhân bô thí” (tức là tự tạo ra những “tương vi nhân”) để 
mà tiêu giảm hoặc tiêu trừ cái sức tàn phá của những “ác nhân” 
trong túc nghiệp (nghiệp quá khứ). Nhất là khỉ mình từ chối 
không tạo những “tiếp thụ nhân” (nhân thụ lãnh, thì các nhân 
khác cũng khó lòng mà kết họp để tạo thành ác nghiệp. Bỏi vậy, 
tôi mới nói trên đây: con người là đấng Tạo Hóa (Le Créateur) 
của chính mình mà cũng là vật thọ tạo (la créature) của chính 
mình. 

Nhân quả và số mạng 

Theo nhà Phật, luật Nhân Quả không bị hạn chế của thời gian: 
có cái đời trước trồng Nhân, nhưng cũng đến đời hiện tại mới 
gặp duyên mà thành Quả. Có cái đời trước trồng Nhân, mà mãi 
đến đời sau và đời sau nữa mới thành Quả. Có cái đời này trồng 
Nhân, lại thành Quả ngay trong đời này- người ta gọi là Quả báo 
Nhãn Tiền. Ta cần phải xem những Duyên, coi có đầy đủ hay 
không, mà đoán định sự mau chậm. 



BỞi không rõ lẽ ấy, cho nên mới có kẻ thấy có ngưòi kiếp này 
tu nhiều Nhân tốt (tu nhân tích đức), nhưng lại bị tai họa đau 
thương, còn kẻ, kiếp này làm nhiều điểu ác, lại được nhiều 
may mán hạnh phúc nên mới kêu lên rằng luật Nhân Quả sai 
lầm. Họ nào có dè: ác báo hay phúc báo đều do tạo nhân ở kiếp 
trước mà đến kiếp này mới hưởng được, còn những nhân ác tạo 
ở kiếp này chưa đủ thời gian để thành “Quả” ác. 

Tóm lại, động lực chính của sự tạo nghiệp là ý thức. Ý thức có 
một tác dụng vô cùng mạnh mẽ, nó chỉ phối tất cả mọi thứ 
khác, lại có quyển sáng tạo và thay đổi cả một cuộc đời của con 
người. Trong giai đoạn hiện tại, cá nhân phải gánh chịu tất cả 
những Quả báo của nghiệp quá khứ (túc nghiệp) và nghiệp hiện 
tại (hiện nghiệp). Nhưng ý thức với sự phụ họa của các thức 
khác trong giai đoạn sống hiện tại, lại cũng có quyển năng tạo 
nghiệp mới, để làm động lực cho sự phát sinh sinh mạng sau 
này. 

Theo nhà Phật, nghiệp quá khứ là nguyên nhân động lực của cái 
kiếp sống hiện tại: nó chỉ huy tất cả, thành ra con người giống 
như một bộ máy bị một định mạng vô hình chi phối (mà ta 
thường gọi là sô mạng). Cái túc nghiệp (nghiệp quá khứ) ấy 
giống như sức của mũi tên đang bay chỉ khỉ nào sức của mũi tên 
hết, thì mũi tên sẽ tự nhiên rót xuống. Bỏi vậy, tạo nghiệp trong 
hiện tại, tuy cũng phá được phần nào nghiệp báo của quá khứ, 
nhưng nếu vẫn bất lực trước một định mạng khát khe, đó là vì 
cái đà của sức mạnh của mũi tên còn rất mạnh. 


Đe đánh tan nghiệp ác 



Tuy vậy, nghiệp mói tạo lại có nhiều ảnh hưởng đến sinh mạng 
của nhiều cá nhân khác, nên trong sự tự biến (nghiệp riêng) 
cũng được hưởng về cộng biến (nghiệp chung) do mình tạo 
nên, và nhờ vậy cũng phá tan được nhiều nghiệp chương do ác 
tập gây nên. Bỏi vậy, người ta thường nhận thấy những ai gây 
được nhiều công đức xã hội, như gieo rác mầm tư tưởng từ bỉ 
hỉ xả, giúp con ngưòi phá được tà kiến, gây được lòng yêu 
thương trong loài người, là người tích chứa được nhiều thiện 
nhân thiện đức. . .nên dù có gặp tai họa cũng nhiều khỉ được qua 
khỏi một cách nhiệm mầu. Đó là nhờ cái công tự-bỉến đã gieo 
được nhiều chủng tử tốt cho mình và cho chung quanh nên đã 
gầy được một Tự nghiệp và cộng nghiệp tốt đẹp, đánh tan 
được cái mũi tên độc của túc nghiệp (nghiệp quá khứ) của mình. 

Trái lại, cũng như cá nhân có thể tạo một cách hoàn toàn tự do 
những giai đoạn sinh mạng đẹp ở tương lai. . .thì cá nhân cũng 
có thể tạo cho mình những giai đoạn sinh mạng đen tối ở hiện 
tại và tương lai. cứ gieo mãi những mầm mông tư tưởng giải 
thoát thì sẽ tiêu trừ được tất cả các chủng tử tập nhiễm (mà lá 
sô Tử Vỉ ghi rất kỹ lưỡng, tùng chỉ tiết), đồng thời huân sinh và 
huân trường các chủng tử giải thoát để vượt khỏi cảnh giới vô 
minh và sinh diệt. Có đúng với câu này của Nguyễn Du: 

Đã mang lấy Nghiệp vào thân, 

Cũng đừng trách lẫn tròi gần, Trời xa 
Thiện căn Ở tại lòng ta... 


Cái nhìn chánh đáng vào Tử Vi 

Nghiên cứu sô Tử Vi, với một lối nhìn siêu hĩnh, hình nhi 
thượng học như trên, thì lá TỬ Vi của ta có thể giúp ta nhìn rõ 



cái túc nghiệp (nghiệp quá khứ) của ta, hâu biêt được những gì 
ta phải làm hiện tại, để mà chuyển mê khải ngộ, chuyển bại vỉ 
thắng, chuyển ác vỉ thiện., chứ không phải tin Mạng một cách 
thụ động như đã có nhiều người lâm tưởng. 


Con người tự mình đã tạo lấy nghiệp chương cho mình, và tự 
mình giam lấy mình trong khám cung chật hẹp là sô mạng của 
mình tạo nên. Lá sô Tử Vỉ sẽ giúp cho ta thấy rõ: con ngưòỉ là 
tiểu kỉền khôn cùng với đại kỉền khôn, là một lẽ tương quan vô 
cùng mật thiết. Anh hưởng liên quan giữa ta và xã hội chung 
quanh ta, giữa ta và gia đình ta, anh em cùng máu thịt ta, anh em 
bè bạn ta, kẻ dưói người trên, thẩy đểu được ghi rất rõ ràng. 
Nhìn vào lá sô Tử Vi, người sành sỏi và am hiểu tận tường phép 
đoán, không bao giờ nhìn từ cung mà đoán. Tất cả 12 cung đểu 
chằng chịt dính líu nhau như các cơ năng trong một thân thể. 

Nhìn ở cung Mạng để biết tỉnh thần hữu thức của mình đã đến 
đâu, nhưng cũng còn phải nhìn ở cung Thân để biết tiềm lực vô 
thức của mình như thế nào. Rồi phải nhìn qua cung Thiên Dỉ, 
cung Quan, cung Tài (Tam họp, Nhị họp), các cung Thê, Tử, 
Huynh Đệ và Nô Bộc. Nhìn cung Giải Ách để xem tiềm lực 
thiện nhân hay ác nhân cũng như xem ở cung Phúc là để tìm 
hiểu túc nghiệp của ta rất rõ ràng. Các vì sao Giải Ách luôn luôn 
phải chăng là những phúc tỉnh, như Thiên Quang, Thiên Phúc, 

Ân Quang, Thiên Quý, Nguyệt Đức, Lộc Tồn, thường là những 
vì sao tượng trưng những thiện đức của lòng ta. 


Kết luận: 



Để tạm kết luận, tôi xin nhường lòi cho W.Y.EVANSWENTZ ở 
Jesus College Oxíord, tác giả quyển “Le Livre Tibétaỉn de la 
Grande Lỉbératỉon”. Trong quyển sách này nói về cuộc đời của 
vị Phật sống PADMA SAMBHAVA, xin dịch như sau: 

“Tiểu sử của Đức Padma Sambhava sẽ chứng tỏ ảnh hưởng của 
khoa Chiêm Tỉnh trong đời sống của Ngài cũng như trong đời 
sống của các bậc Thánh Tăng khác trong phái Đại Thừa, nếu 
không nói là của tất cả mọi ngưòi Đông Phương hiện nay còn 
trung thành với truyền thống ...” 

“Các nhà Chiêm Tỉnh thạc học đểu cho rằng khoa Chiêm Tỉnh ỉà 
khoa quan trọng nhât trong tât cả các khoa bởi ngoài nó, không 
có một nghệ thuật nào chân chính hơn. Nhìn khoa Chiêm Tinh, 
với khía cạnh ấy, tức là họ đã loại trừ cho là không xứng với 
danh hiệu ấy những gì mà hiện nay ở Tây Phương cũng như 
phần đông ở Đông Phương thường được gọi là khoa Chiêm 
Tinh. 

Khoa Chiêm Tỉnh chẳng những xem Người là một tiểu vũ trụ 
trong cái đại vũ trụ, mà lại cũng là một sản phẩm chịu vô sô 
ảnh hưởng của các vĩ tỉnh tú cũng như của cả vũ trụ, như tất cả 
mọi sự vật hiện hữu trên đời: là vì mỗi người là nd tập trung 
các ảnh hưởng ấy để kết thành một thể trạng, một tâm trạng, 
một thần trạng riêng biệt của mình. 

Tuy vậy khoa Chiêm Tỉnh đâu phải bắt ta phải tin Định mạng, là 
vĩ bậc thầy vể khoa Yoga (Du già), cũng vừa là bậc thầy chỉ huy 
cả ảnh hưởng của tinh tú, và, bởi họ biết rõ những ảnh hưởng 
ấy, nên họ cũng có thể lèo lái được chiếc thuyền cứu Rỗi của 
họ trên mặt Be Nhân Sinh. Như thế họ tránh các rạn đá ngầm 
cũng như các lòng biển cạn, và sẵn sàng chống lại với phong ba, 



với các luồng sóng nghịch... để đưa chiếc thuyền mình đến 
cảnh yên ổn của “BỜ Bên Kia” (đáo bỉ ngạn). 

Mặc dù thể xác, thần trí và hoàn cảnh đã bị các ảnh hưởng tỉnh 
tú nhồi nán, bậc Hiển giả vẫn làm chủ vận mạng của mình. 
Cũng như sô phận của chiếc thuyền trên bể khơi đểu nằm trọn 
trong bàn tay điểu khiển khéo léo của vị thuyền trưởng cho nên 
dù còn có ít nhiều khuyết điểm và yếu đuối dĩ nhiên của con 
người, vị thuyền trưởng vẫn tự do điểu khiển chiếc thuyền của 
mình theo chiểu hướng nào mà mình thích đi, và dù trải qua bao 
nhiêu gian lao cũng sẽ đưa chiếc thuyền mình vào chỗ mà mình 
muốn thả neo cặp bến (...) 

Khác với một sô nhà bác học, có một sô đông các triết gia và thỉ 
sĩ Tây Phương khác trong đó có Roger Bacon và Shakespeare lại 
rất quan tâm đến khoa Chiêm Tinh, cả Thiên Chúa Giáo cũng 
không thoát khỏi ảnh hưởng của nó, khỉ sách sử đã chứng minh 
rằng sở dĩ các vị Thánh Đông phương kia tìm đến bái yết Jesus 
lúc mới sinh là cũng nhờ theo dõi ngôi sao sáng của Bethléem. 
Khỉ sinh đức Thích Ca cũng chính những nhà Chiêm Tỉnh được 
mời đến để lấy lá sô cho Thái Tử, và họ đã tiên đoán sau này 
Ngài sẽ thành, hoặc là một bậc Đê vương toàn cõi thế gian 
hoặc là một vị Phật. Trên thân mình của Thái tử, họ thấy hiện 
lên đủ 32 dấu ghi rõ sự nghiệp phỉ thường sau này của Thái tử, 
đó là những dấu hiệu ghi lại công phu của vô lượng kiếp của 
Ngài ở tiền thân (như nó đã được ghi rõ trên lá sô Tử Vỉ của 
chúng ta vậy). 

Thái Tử Sỉdhartha đã bỏ con đường công danh phú quý mà lựa 
cho con đường tu hành nên đác thành Chánh quả. Tự do của con 



người là ở chỗ đó. Minh là “vật thọ tạo” mà cũng là “đấng Tạo 
Hóa” của chính mình. 

Sư rằng: “Họa phúc đạo tròi” 
cội nguồn cũng Ở lòng người mà ra 
Có TRỜI mà cũng có TA . . . (Kiều) 

Thu Giang NGUYẺN duy can 

KHHB số 32- 1/1/1973 
Nguồn: TuViLySo.Org 


